[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUÊ 



Chuyên đê: 

TỔ HỢP - XÁC SUẤT 

Môn: TOÁN 11 CB 


HUE - 


Chủ đê 3: 


HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - Tổ HỢP 

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT An Lương Đông, TT Huế 
SĐT: 0985 . 290.603 Địa chỉ: Thị Xã Hương Thủy, TT Huế 
A- CÁC BÀI TOÁN ĐẾM TRONG số HỌC: 

Câu 1 :CÓ bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ? 

A.4 4 . B.5 5 . C.5!. D.4!. 

Câu 2 :CÓ bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 đuợc 
bắt đầu bởi chữ số 5 ? 

A.5.4!. B. 5!. C.4 4 . D.4!. 


Câu 3 :CÓ bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 không 
bắt đầu bằng 345 ? 

A.118. B.116. C.120. D.122. 

Câu 4 :CÓ bao nhiêu cách sắp xếp 4 nguòi vào 4 ghế ngồi đuợc bố trí quanh một bàn tròn? 

A.12. B. 24. C.4. D.6. 

Câu 5 :Trên một kệ sách có 5 quyến sách Toán, 4 quyển sách Lý, 3 quyển sách Văn (các 
quyến sách đều khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách trên theo từng 
môn và sách Toán nằm ỏ giữa? 

A. 34560 . B. 34570 . c. 34580 . D. 34590 . 

Câu 6 :CÓ 5 học sinh nam là Al, A2, A3, A4, A5 và 3 học sinh nữ là Bl, B2, B3 được xếp 
ngồi xung quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp một cách tùy ý? 

A. 8!. B.7!. C.9!. D.6!. 

Câu 7 :CÓ 5 học sinh nam là Al, A2, A3, A4, A5 và 3 học sinh nữ là Bl, B2, B3 được xếp 
ngồi xung quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp biết AI không ngồi cạnh Bl? 

A.5042. B. 722. C.5040. D.720. 

Câu 8 :CÓ 5 học sinh nam là Al, A2, A3, A4, A5 và 3 học sinh nữ là Bl, B2, B3 được xếp 
ngồi xung quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để các học sinh nữ không 
ngồi cạnh nhau? 

A.1440. B.1442. c. 360. D.362. 

Câu 9 :Từ các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5 có thế lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số, trong đó chữ 

số 1 có mặt ba lần, mỗi chữ số khác có mặt đúng một lần. 

A.4198. B.4200. c. 4202. D.4204. 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 1 










[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 10 :CÓ bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và khác 0, biết rằng tổng của 3 chữ 
số đó bằng 9. 

A.18. B.19. c. 20. D.21. 

Câu 11 :CÓ bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, c, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài 
sao cho hai bạn A và E ngồi ỏ hai đầu ghế? 

A.5.3!. B. 4.3!. c. 3.3!. D.2.3!. 

Câu 12 :Một hội nghị bàn tròn có phái đoàn của các nuớc gôm : 5 nguòi Mỹ, 5 nguòi Nga, 4 
nguòi Anh, 6 nguòi Pháp, 4 nguòi Đức. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp cho mọi thành viên 
sao cho nguòi cùng quốc tịch ngồi gần nhau? 

A. 143327232000. B. 153327232000. c. 163327232000. D. 173327232000. 

Câu 13 :Xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ 
ngồi nếu nam sinh ngồi kề nhau và nữ sinh ngồi kề nhau. 

A. 34558. B. 34560. c. 34562. D. 34564. 

Câu 14 :CÓ 3 viên bi đen, 4 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng và 6 viên bi xanh khác nhau. Hỏi có 
bao nhiêu cách sắp xếp các viên bi trên thành một dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh 
nhau? A. 298598400. 

B. 298598500. c. 298598300. D. 298598200. 

Câu 15 :Trên giá sách có 30 tập sách. Có thế sắp xếp theo bao nhiêu cách khác nhau đế có 
tập 5 và tập 6 không đứng cạnh nhau? 

A. 28 . 29 !. B. 28 . 29 !. c. 28 . 29 !. D. 28 . 29 !. 

Câu 16 :Một cuộc khiêu vũ có 10 nam và 6 nữ. Nguòi ta chọn có thứ tự 3 nam và 3 nữ đê 
ghép thành 3 cặp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

A. 86396. B. 86398. c. 86400. D. 86402. 

Câu 17 :Một lóp học chỉ có các bàn đôi (2 chỗ ngồi). Hỏi lóp này có bao nhiêu học sinh, biết 
rằng chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh lóp này theo 132 so đồ khác nhau? (Số chỗ 
ngồi vừa đủ số học sinh). 

A.10. B.12. C.14. D.16. 

Câu 18 :Từ các chữ số 0,1, 2, ..., 9 có thể lập đuợc bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số biết 
hai chữ số kề nhau phải khác nhau. 

A. 59049. B. 6561. c. 531441. D. 32768. 

Câu 19 :Từ các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập đuợc bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau 

và phải có mặt chữ số 5. 

A.210. B.1260. C.200. D.1250. 

Câu 20 :Từ các chữ số 0,1, 2, ..., 9 có thể lập đuợc bao nhiêu biến số xe gồm 3 chữ số (trừ 
số 000)? A.2000. B. 1999. C.1000. D.999. 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 2 





[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 21 :CÓ bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ sô với chữ số đầu và chữ sô cuối khác nhau? 

A. 810000. B. 820000. c. 830000. D. 81000. 

Câu 22 :CÓ bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số vói hai chữ số đầu giống nhau và hai chữ số 
cuối giống nhau? 

A. 7200. B.6480. C.9000. D. 10000. 

Câu 23 :Một biển số xe gôm hai chữ cái đuớc truớc và bốn chữ số đứng sau. Các chữ cái 
đuợc lấy từ 26 chữ cái A, B, c, ... , Zvầ các chữ số đuợc lấy từ 10 chữ số 0,1, 2, ... ,9. Hỏi 

có bao nhiêu biển số xe trong đó có ít nhất một chữ cái khác chữ cái o và các chữ số đôi 
một khác nhau? A. 3402000. 

B. 3401000. c. 3403000. D. 3404000. 

Câu 24 :Một biến số xe gôm hai chữ cái đuóc truóc và bốn chữ số đứng sau. Các chữ cái 
đuợc lấy từ 26 chữ cái A, B, c, ... , z và các chữ số đuợc lấy từ 10 chữ số 0, 1, 2, ... ,9. Hỏi 

có bao nhiêu biến số xe trong đó có hai chữ cái khác nhau và có đúng 2 chữ số lẻ giống 
nhau? A. 487400. 

B. 487500. c. 487600. D. 487700. 

Câu 25 :Từ 20 học sinh cần chọn ra một ban đại diện lóp gôm 1 lóp truởng, 1 lóp phó và 1 
thu ký. Hỏi có mấy cách chọn? 

A.1140. B.1150. C.6840. D.6850. 

Câu 26 :Huấn luyện viên một đội bóng muốn chọn 5 cầu thủ để đá quả luân luu 11 mét. Có 
bao nhiêu cách chọn nếu cả 11 cầu thủ có khả năng nhu nhau, kể cả thủ môn? 

A.460. B.462. c. 55430. D. 55440. 

Câu 27 :Huấn luyện viên một đội bóng muốn chọn 5 cầu thủ để đá quả luân luu 11 mét. Có 
bao nhiêu cách chọn nếu có 3 cầu thủ bị chấn thuong và nhất thiết phải bố trí cầu thủ A đá 
quả số 1 và cầu thủ B đá quả số 4? 

A.120. B.140. C.20. D.40. 

Câu 28 :Một nguòi muốn xếp đặt một số pho tuợng vào một dãy 6 chỗ trống trên một kệ 
trang trí. Có bao nhiêu cách sắp xếp nếu nguòi đó có 4 pho tuợng khác nhau? 

A.15. B.24. C.360. D.720. 

Câu 29 :Từ các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5 có thể lập đuợc bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau bắt 
đầu bằng số 24. 

A.24. B.6. C.120. D.36. 

Câu 30 :Cho tập X = {o ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7}. Có thể lập đuợc bao nhiêu số gồm 5 chữ số 

đôi một khác nhau lấy từ tập X biết một trong ba chữ số đầu tiên phải bằng 1. 

A.2270. B.2280. C.2290. D.2300. 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 3 





[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 31 :Từ 5 chữ số 0,1, 3, 6, 9 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và 
chia hết cho 3. 

A.15. B.16. C.17. D.18. 

Câu 32 :Tính tổng của tất cả các số tự nhiên gôm 5 chữ số đôi một khác nhau được tạo 
thành từ 6 chữ số 1, 3, 4, 5, 7, 8. 

A. 37332960. B. 47332960. c. 57332960. D. 67332960. 

Câu 33 :Trong 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập. Ngưòi ta cấu tạo 
thành các đề thi. Biết rằng trong mỗi đề thi phải gôm 3 câu hỏi, trong đó nhất thiết phải có 
ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu đề thi? 

A.93. B. 94. C.95. D.96. 

Câu 34 :Một túi chứa 6 viên bi trắng và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên ra 4 viên bi từ túi 
đó. Hỏi có bao nhiêu cách lấy được 4 viên bi cùng màu? 

A.24. B. 18 . c. 22. D.20. 

Câu 35 :CÓ 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Ngưòi ta muốn chọn từ đó ra 3 tem 
thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì thư đã chọn. Một bì thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi có 
bao nhiêu cách làm như vậy? 

A.1300. B.1200. c. 1250. D.1350. 

Câu 36 :Từ 20 ngưòi, chọn ra một đoàn đại biểu gôm 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 1 thư kí 
và 3 ủy viên. Hỏi có mấy cách chọn? 

A. 4651000. B. 4651100. c. 4651200. D. 4651300. 

Câu 37 :Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa xem 
như đôi một khác nhau), người ta muốn chọn ra một bó hoa gôm 7 bông.Hỏi có bao nhiêu 
cách chọn một bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông hông vàng và ít nhất 3 bông hông đỏ? 

A.150. B. 180. C.120. D.160. 

Câu 38 :CÓ bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, biết rằng chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ 
số 3 có mặt đúng 3 lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần. 

A. 11310. B. 11330. c. 11320. D. 11340. 

Câu 39 :Ngưòi ta viết các số có 6 chữ số bằng các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 như sau : Trong mỗi số 
được viết có một chữ sô xuất hiện hai lần, còn các chữ số còn lại xuất hiện một lần. Hỏi có 
bao nhiêu số như vậy? 

A.1500. B.1800. C.1600. D.1700. 

Câu 40 :Từ một tập thể 14 ngưòi gôm 6 nam và 8 nữ trong đó có An và Bình, ngưòi ta 
muốn chọn một tô công tác gôm có 6 ngưòi. Tìm số cách chọn sao cho trong tổ công tác đó 
có 1 tô trưởng, 5 tô viên hon nữa An và Bình không đồng thòi có mặt trong tổ. 

A. 15048. B. 15047. c. 15046. D. 15049. 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 4 





[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 41 :Một đoàn tàu có 3 toa khác nhau là I, II, III. Trên sân ga có 4 khách chuẩn bị đi tàu. 
Biết mỗi toa có ít nhất 4 chỗ trống. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho 4 vị khách lên 3 
toa? 

A.97. B.98. C.99. D.100. 

Câu 42 :Một đoàn tàu có 3 toa khác nhau là I, II, III. Trên sân ga có 4 khách chuẩn bị đi tàu. 
Biết mỗi toa có ít nhất 4 chỗ trống. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho 4 vị khách lên tàu 
có 1 toa có 3 trong 4 vị khách nói trên? 

A.12. B.10. c. 22. D.24. 

Câu 43 :Trong số 16 học sinh có 3 học sinh giỏi, 5 học sinh khá và 8 học sinh trung bình. Có 
bao nhiêu cách chia số học sinh đó thành 2 tổ, mỗi tô 8 học sinh sao cho mỗi tô đều có học 
sinh giỏi và mỗi tô có ít nhất 2 học sinh khá. 

A.3770. B.3780. c. 3790. D.3800. 

Câu 44 :Một truòng phô thông có 12 học sinh chuyên Tin và 18 học sinh chuyên Toán. 
Thành lập một đoàn gồm 2 nguòi sao cho có một học sinh chuyên Toán và một học sinh 
chuyên Tin. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đoàn trên? 

A.30. B.32. C.216. D.218. 

Câu 45 :Đội văn nghệ của nhà truòng gôm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lóp 12B và 2 học 
sinh lóp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biếu diễn trong lễ bế giảng. 
Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh đuợc chọn? 

A.120. B. 102. c. 98. D.100. 

Câu 46 :Đội học sinh giỏi cấp truòng môn Tiếng Anh của truòng THPT X theo từng khối 
nhu sau : khối 10 có 5 học sinh, khối 11 có 5 học sinh và khối 12 có 5 học sinh. Nhà truòng 
cần chọn một đội tuyến gôm 10 học sinh tham gia IOE cấp tỉnh. Tính số cách lập đội tuyển 
sao cho có học sinh của cả ba khối. 

A.3003. B. 2509. c. 9009. D.3000. 

Câu 47 :CÓ bao nhiêu số palidrom gồm năm chữ sô? (Số palidrom là số mà nếu ta viết các 
chữ số theo thứ tự nguợc lại thì giá trị của nó không thay đổi). 

A.900. B. 10000. c. 810. D.729. 

Câu 48 :Vói mỗi hoán vị của các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta đuợc một số tự nhiên. Tính tổng tất cả 
các số tự nhiên có đuợc từ các hoán vị của 7 phần tử trên. 

A.6!(l + 2 + ... + 7)(l + 10 + ... + 10 6 ). B. 7!(l + 2 + ... + 7)(l + 10 + ... + 10 6 ). 

c.6!(l + 2 + ... + 7)(l + 10 + ... + 10 7 ). D.7!(l + 2 + ... + 7)(l + 10 + ... + 10 7 ). 

Câu 49 :Sắp xếp 5 bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ 
ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau? 
A.24. B. 48. c. 72. D.12. 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 5 





[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 50 :Một nhóm đoàn thanh niên tình nguyện về sinh hoạt tại một xã nông thôn gôm có 
21 đoàn viên nam và 15 đoàn viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân chia 3 nhóm về 3 ấp đế 
hoạt động sao cho mỗi ấp có 7 đoàn viên nam và 5 đoàn viên nữ? 

f\.OS^ 36 . O.Z.L_ 36 . °^ 21 ^ 15 * ^ 21 ^ 15 ^ 14 ^ 10 * 

B- CÁC BÀI TOÁN ĐẾM TRONG HÌNH HỌC: 

Câu 51 :Cho 10 điểm trong không gian, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao 
nhiêu đuòng thẳng đi qua từng cặp điểm? 

A.45. B.50. C.55. D.60. 

Câu 52 :Cho 10 điểm trong không gian, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao 
nhiêu vecto nối từng cặp điểm? 

A.45. B.50. C.90. D.120. 

Câu 53 :Cho 10 điểm trong không gian, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao 
nhiêu tam giác có đỉnh là 3 trong 10 điểm trên? 

A.45. B.90. C.120. D.150. 

Câu 54 :Cho 10 điểm trong không gian, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao 
nhiêu tứ diện đuợc tạo thành nếu trong 10 điếm trên không có 4 điếm nào đồng phẳng? 

A.5050. B.220. C.5040. D.210. 

Câu 55 :Trong mặt phẳng cho 20 đuòng thẳng cắt nhau từng đôi một nhung không có 3 
đuòng thẳng nào đồng quy. Hỏi có bao nhiêu giao điếm? 

A.190. B. 200. C.210. D.1140. 

Câu 56 :Cho đa giác lồi có n cạnh [n > 4). Tìm n để đa giác có số đuòng chéo bằng số cạnh? 

A.5. B.6. C.7. D.8. 

Câu 57 :Tìm số giao điếm tối đa của 10 đuòng thẳng phân biệt. 

A.40. B.45. c. 50. D.55. 

Câu 58 :Tìm số giao điếm tối đa của 10 đuòng thẳng phân biệt. 

A.80. B. 85. C.90. D.95. 

Câu 59 :Cho hai đuòng thẳng song song a và b. Trên a lấy 17 điếm phân biệt, trên b lấy 20 
điểm phân biệt. Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong số 37 điểm đã chọn trên a và b. 

A.5950. B.5940. c. 5930. D.5920. 

Câu 60 :Cho 15 đuòng thẳng song song cắt 10 đuòng thẳng song song. Hỏi có bao nhiêu 
hình bình hành đuợc tạo thành. 

A.4710. B. 4715. C.4720. D.4725. 

Câu 61 :Cho một đa giác đều có 2 n đỉnh nội tiếp trong một đuòng tròn. Tìm n biết số hình 
chữ nhật vẽ đuợc là 36. 

A.7. B. 8. C.9. D.10. 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 6 





[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 62 :Cho đa giác đều có 20 cạnh. Có bao nhiêu tam giác vẽ đuợc từ các đỉnh của đa 
giác? 

A.1140. B.1150. c. 1160. D.1170. 

Câu 63 :Cho đa giác đều có 20 cạnh. Có bao nhiêu tam giác mà có 2 cạnh là cạnh của đa 
giác? 

A.20. B. 30. c. 40. D.45. 

Câu 64 :Cho đa giác đều có 20 cạnh. Có bao nhiêu tam giác mà chỉ có một cạnh là cạnh của 
đa giác? 

A.290. B.300. C.310. D.320. 

Câu 65 :Cho đa giác đều có 20 cạnh. Có bao nhiêu tam giác mà không có cạnh nào là cạnh 
của đa giác? 

A.700. B.800. c. 750. D.850. 

Câu 66 :CÓ 20 điểm trong mặt phẳng trong đó có 8 điểm thẳng hàng, số còn lại không có 3 
điểm nào thẳng hàng. Nối 20 điểm đó lại vói nhau. Hỏi có bao nhiêu đuòng thẳng tạo 
đuợc? 

A.136. B.137. c. 138. D.139. 

Câu 67 :CÓ 20 điểm trong mặt phẳng trong đó có 8 điểm thẳng hàng, số còn lại không có 3 
điểm nào thẳng hàng. Nối 20 điểm đó lại vói nhau. Hỏi có bao nhiêu tam giác tạo đuợc? 

A.801. B. 802. C.803. D.804. 

Câu 68 :Cho 20 điểm trong không gian trong đó 10 điếm đồng phẳng, số còn lại không có 4 
điểm nào đồng phẳng. Dựng tất cả các mặt phẳng chứa 3 trong 20 điểm đó. Hỏi có bao 
nhiêu mặt phẳng khác nhau? 

A.1020. B.1021. c. 1022. D.1023. 

Câu 69 :Cho 20 điểm trong không gian trong đó 10 điểm đồng phẳng, số còn lại không có 4 
điểm nào đồng phẳng. Dựng tất cả các mặt phẳng chứa 3 trong 20 điếm đó. Hỏi có bao 
nhiêu tứ diện tạo đuợc? 

A.4632. B. 4633. c. 4634. D.4635. 

Câu 70 :Cho 20 điểm trong không gian trong đó 10 điểm cùng nằm trên một đuòng tròn, 
ngoài ra không có 4 điểm nào đồng phẳng. Hỏi có bao nhiêu đuòng tròn mà mỗi đuòng 
tròn đi qua ba điểm? 

A.1021. B.1022. C.1023. D.1024. 

Câu 71 :Cho đa giác đều n đỉnh (n e N, n > 3). Tìm n biết đa giác đã cho 135 đuòng chéo. 

A. n = 15. B. n = 27. c.n = 8. D.n = 18. 

C- ỨNG DỤNG : Tính giá trị biểu thức - Giải phuơng trình, bất phuơng trình... 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 7 





[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 72 :SỐ tự nhiên n thỏa mãn A 2 - C” Ị = 5 là : 

A. n = 3. B. n = 5. c. n = 4. 

Câu 73 :Giá trị của n e N thỏa mãn p A 2 + 72 = 6ÍA 2 + 2 p ) là : 

A.n = 3hoặc n = 4. B. n = 5. c.n = 2 hoặc n = 5. 

Câu 74 :Giá trị của số tự nhiên n thỏa mãn c 2 + A 2 = 9n là : 

A.7. B. 6. c. 9. 


Câu 75 : Giá trị của 


7 


c ci, 

n n+1 


6 C 1 


là: 


rc+4 


A.n = 3. B. n = 8 . c. 

Câu 76 :Giải phương trình c! + 6C( + ỐƠ' = 9x 2 - 14x. 


n = 5 
n = 7 


A.x = 7. B.x = 5. c.x = ll. 

Câu 77 :Tìm số nguyên dương n thỏa mãn Ơ +1 + 3C 2 +2 = c 
A. n = 12. B. n = 9. c. n = 16 

Câu 78 :Tìm ne N biết A 3 n + 5A 2 = 2 ịn + 15). 
n = 4. B. n = 3. C.H = 5. 

Câu 79 : Nghiệm của phương trình Aị = 20n là : 

A. n = 6. B. n = 5. c.n = 8. 

Câu 80 : Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai? 

A. A n = 1 . B.c° = 1 . 


3 

H+l 


A k 

c.ơ = 

" fc! 


Câu 81 :SỐ các tập con của một tập hợp có n phần tử là : 

A.2”. B. 2 " - 1 . c. 2 'N 


D.n = 6. 


D.n = 6. 


D.8. 


D. 


n = 3 
n = 8 


D.x = 9. 


D. n = 2. 


D. n = 6. 


A. 


D. Không tồn tại. 


D. p = nì. 


D. 2n - 1. 


Câu 82 :SỐ các tập con (không tính tập rỗng) của một tập hợp có n phần tử là : 


A. 2". 

Câu 83 :Công thức tính số tô hợp là : 


A. cì = 


n\ 


B. c! = 


n\ 


(n-k)\' ' n ( n-k)\k\' 

Câu 84 :Công thức tính số chỉnh hợp là : 


B. 2” - 1. 


c. A k = 


c. 2 n + 1. D.2n - 1. 


k = nỉ 
[n - ky 


nỉ 


D. A: = 7 . . 

" (n-k)\kĩ 


A. c ,c = 


n! 


(n - fc)! 


B. c! = 


n\ 


ịn - ky.kl 


c. A k = 


k = nl 

[n - ky. 


D.A k = 


n ! 


[n - ky.kl 


Câu 85 : Giátrị của n thỏa mãn 3 A 2 - A 2 t +42 = 0 là : 

• n2n 


A.n = 9. 


B. n = 8. 


c.n = 6. 


D.n = 10. 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 8 



















[...Chuyên đề trắc nghiệm ĐS&GT 11...] Chủ đề : HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 


Câu 86 : Công thức tính số hoán vị của tập gồm n phần tử : 

A.p„=(n-l)!. B.p„=(n + 1)!. c. p„ = ^Ị_. D.P„=h!. 

-Hết- 


GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC — 0985.29.0603 


Trang 9 








